Tựhọ c 

© Phương phdp mơi nhốt 

Soạn đổ đàn guitar: MODERN & CLASSIC 



Tác giả : WILL SCHMID ^ 
Soạn dịch : HOÀNG - PHUC 


NHÀ XUẤT BẢN VẦN NGHÊ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


1 








1 










1 1 
1 ] 





































CÁC BẠN CẰN ĐẶT Hoặc KIEM một CẢY đàn GUITAR MODERNE, CLASSIC, 

• CAN một cây đàn dán tộc bất cứ loại gì : để chơi, để trang trí, làm quà biẽu, làm của gia bảo, cẩm 
trạm, theo ý muốn bảo đảm 100% cả về phẩm lần chất luong, cứ hỏi địa chì sau dây là chắc ăn nhất, khôi 
lo ngại vì bị hàng không đúng ý : 

Nhạc sĩ : HOÀNG PHÚC 

220lì60À Lê vãn Sĩ - F.Ị4 - Q.3 - TP. tỉa Chí Minh 


CÙNG MỘT SOẠN GIẢ : Nhạc sĩ HOÀNG PHÚC 

Đã xuất bản : 

1. Căn bản thực hành Đàn Organ Kenneth BAKER-HOÀNG 

PHÚC 

2. Thực hành kỹ thuật Đàn Organ 

3. Kỹ thuật luyện ngón Đàn Organ 

Do Nhà Xuất Bản TRẾ TP. Hồ CHÍ MINH 

Đón đọc 

"BỘ SÁCH TINH TUYỀN NHỮNG BẢN NHẠC LỪNG DANH THẾ GIỚI", 
có tính vĩnh cữu cùng với thời gian, soạn riêng cho Đàn Organ và GUITAR. 

CÓ NHẬN DẠY ĐÀN ORGAN 

Hòi Địa chỉ : 

Nhạc si : HOÀNG PHÚC 

220/160A Lê Văn sĩ - F.14 - Q.3 - TP. Hồ Chí Minh 



WILL SCHMID 


PHƯƠNG PHÁP Tự HỌC 

ĐÀN GUITAR 

HOÀNG PHÚC 

dịch 


NHÀ XUẤT BÀN VĂN NGHỆ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


- 1993 - 



LỜI NÓI ĐẦU 

Cuốn sách này là thành quả của rốt nhiêu công sức và kinh nghiệm nghê nghiệp : bơi lẽ từ rân 
đầu tiên xuất bản tới nay, trải qua nhiêu Tân tái bản, chúng tôi đã có dịp gởi các bản câu hoi, và xin 
gop y kiến của rất nhiêu các nhạc sĩ sử dụng và dạy đàn Guitar về phưong pháp tự học dê ra trong 
sách nay. Chúng tôi đả nhận được rất nhiêu ý kiến thiết thực dể bổ xung cho fân xuấtbản 1993 này 
và chung tôi dám nói rằng : đây củng là thành quả cùng công sức của cả một tập thê những nghệ sĩ 
cung chung một chí hướng : đẩy mạnh việc trình tấu nhạc bằng cày đàn Guitar lên một bước tiến 
mới, va đo cũng là lý do tại sao sach này đả được dịch sang 8 thứ tiếng trên thế giới : Pháp, Anh, Đức, 
Nhật, Tây Ban Nha, Ý, Nga, Canada... - 

Chúng tôi thành thật cám ơn các nhạc sĩ Guitar danh tiếng như Kirk Likes, Larry Beekman, 
Jim Skinger, Harold Hooper, Jim Cooley, John Campbell, George Widiger, Mike Alwin, John 
Dragonetti, Tony Collova, Gary Wolk và Debi Kossoris. 

Tác giả: Will Schmid 
dịch và giới thiện : Nhạc sĩ HOÀNG PHÚC 


CÂY ĐÀN GUITAR CỦA BẠN 


Sách này có thể xử dụng đế tự học đàn bất cứ loại đàn Guitar nào : đàn thùng, đàn điện, dây 
kim khí, dây ni lon, đàn cổ điển hoặc tân thời. Bất cứ loại đàn Guitar nào kể trèn cũng có thê xứ dụng 
để trình tấu đủ loại nhạc điệu và đủ loại tiết tấu. 

Đàn thùng, giây kim loại. 



3 

-C 

£ Volume 

■g Controls 

2 

o 

2 

ầ 

"õ 

■ỊJ 

z 

Nút điêu chỉnh thanh âm trầm, bông. dụng chung vối ampli. 

2 



CÁCH LÊN GIÂY ĐÀN 



1- E 

2— B 

3- G 

4- D 

5— A 

6— E 


Keyboard 


Đàn Guitar có sáu dây sắp đật theo thứ tự từ 
nhỏ nhất tới lớn nhất. Dây 1E (Mi) - dây 2B (Si) - 
dây 3, G (Soi) - dây 4-D (Ra) dây 5-A (La) - Dây 
6-E (Mi). 

Như vậy là ta có các giây : 

Mi La Re Sol Si Mi buông. 

6 5 4 3 2 1 

Dây Mi (6) và dây Mi (1) cách nhau một bát 
độ. 

Tiện dụng hơn cả là nếu ta có một âm thoa 
(diapason) - âm thoa là loại thước đo âm thanh quốc tế, 
lấy La làm chuẩn đế ta lên dây các loại nhạc khí, tiện • 
việc hòa tấu - Trường hợp không có diapason ta có thể 
so dây mi (1) với nốt Mi dàn Piano hoặc nhạc khí nào 
khác đúng giọng, rồi ta so dây theo trình tự sau : 

Đôi với người mới lên dây Tân đâu, lên dày đúng là 
việc không dễ lắm, tuy nhiên, nếu có "tai âm nhạc" thì có 
thê đúng ngay, cẩn thận khi bấm hai nốt cách nhau một 
bát độ thí dụ Mì - Mí, khảy hai dây cùng 1 lúc mà ta 
nghe hai âm như quyện lấy nhau thành 1 là đạt rồi. 



TRÌNH Tự SO DÂY : 


Bấm phím 

số 5 I 

cua dây 

Si (2) lên cho đúng giong 

vái dây 



Mi (1) 

Bấm phím 

số 4 ’ 

' Sol (3) " 

" " Si (2) 

Bấm phím 

số 5 ' 

’ Re (4) " 

Soi (3) 

Bấm phím 

số 5 ' 

' La (5) " 

■ Re (4) 

Bấm phím 

số 5 ’ 

’ Mì (6) " 

La (5) 


Chú ý : Ngoại trừ dây Sol (3) ta bấm phím số 
4, còn các dây còn lại đêu bấm phím số 5. 

Bộ trục lên dây dàn Các phím đàn. 



3 













Các ngón bàn tay trái, chúng tôi 
đánh số 1, 2, 3, 4, dùng đê bấm phím 
đàn, còn ngón cái giữ sau cần đàn, đối 
xứng với ngón 2 như hình chụp. 

Tránh nắm chật cần đàn, vì 
như vậy sẽ trở ngại cho việc lướt tay 
trên cần đàn khi đổi các thế bấm. 


Hai hình bên đây chỉ cách thức 
cầm miếng "gảy đàn" (mediator, a 
pick) cho trúng. Dùng ngón tay cái và 
đốt thứ nhất ngón trỏ để cầm miếng 
gảy. Ta gảy ngay miệng đàn (lỗ thùng 
đàn) âm thanh mới vang và ấm. Muốn 
cho tiếng đàn thanh, ta gảy ở gàn chỗ 
con ngựa chống dây. 


CÁCH THÚC NGOI CẢM ĐAN 


Có nhiêu cách cầm cây đàn thật thoải mái, tiện nghi. 

Hình bên trái là kiểu ngôi cầm đàn tiêu biểu nhất để trình tấu. 

Hình bên phải là kiểu đứng cam đàn đế trình tấu. 

Nguyên tắc căn bản đế có được một vị thế ngoi tốt nhất đó là : 

• Tạo cho thân mình, cánh tay, cổ tay không bị căng thẳng, khó chịu. 

• Nếu cảm thấy có gì "căng thẳng", thì nên đổi vị thế ngôi ngay. 

• Giữ sao cho cổ ngay ngắn, ngang lên, không bao giờ cúi xuống. 

Tóm lại : Ta ngòi ngay ngắn tự nhiên, đặt eo đàn lên đùi chân phải (mặt), đâu đàn ngang tam 
vai đế' tay trái bấm lên phím đàn cho dễ dàng. Cánh ngoài tay phải ghì vào thân đàn giứ cho đàn luôn 
được vứng chái để tay trái được thong thả di chuyển trên cần đàn một cách nhẹ nhàng như lướt đi. 













CÁC BlỂu TƯỢNG CỦA ÂM NHẠC 


Nhạc đưực viết ra bằng các nốt nhọc trên khuông nhạc. 

Khuông nhạc có năm dòng kê song song và 4 khe. Các vị trí nốt trên khuông nhạc, biểu thị 
giọng cao, giọng thấp của dòng nhạc. Ớ ngay đâu khuông nhạc la KHÓA NHẠC. Nhạc Guitar viết ơ 
khóa. SQL. 


STAFF 
KHUÔNG NHẠC 


KHOÁ NHẠC 



Mỗi khuông nhạc có 5 hàng kẻ và 4 khe. Các nốt viết trên 5 hàng kẻ là E G D B F. 

Các nốt nằm ở 4 khe nhạc !à F A c E 

LINES y o ° ° SPACES 

HÀNG KẺ .-<?-. - khe nhạc u u 

NHẠC EGBDF FACE 

Khuông nhạc lại có các VẠCH NHỊP. Ờ giửa hai vạch nhịp là giới hạn của một trường canh 
(Nhịp). Nhiêu NHỊP họp lại thành một bản nhạc. 


BAR LINES 
VẠCH NHỊP 





1 


\I hin • — 1 - 


1 




1 




1 


Vạch nhịp Vạch nhịp Vạch nhịp đôi. 

Mẩi vạch nhịp gôm nhiêu nhịp, một nhóm nhịp. Các nhịp là nhịp đập của bản nhạc cũng như 
tim có nhịp đập. Khi đán, bạn có thể dùng chân đế đập nhịp cho trúng. 


NHỊP 4/4 


KHÓA NHẠC - 



Vạch nhịp đôi, thường viết ở CUỐI 
bài nhạc đô chấm dứt ban nhạc. 


Mỗi vạch nhịp gồm 4 nhịp - mỗi nhịp tương đương một nốt đen. 


TRƯỜNG ĐỘ các nốt nhạc được qui định theo hình dạng nốt. 

J J 

NỐT TRÒN : 4 nhịp : 4 nốt đen NỐT TRẮNG : 2 nhịp : 2 nốt đen Nốt đen : I nhịp 

Nhìn vị trí các nốt trên khuông nhạc và căn cứ vào hình dạng nốt ta sẽ biết được giọng cao thấp 
cũng như trường đò của nốt nhạc. 


5 



* 

HỌC RIÊNG DÂY SÔ 1 


STRINGS 


STRINGS các dây đàn 


STRINGS 



Bấm ử phím 1 là nốt F ngón tay sò 1 Bấm ơ phím 3 là nốt G ngón tay số 3 

-tì- e - Ui FRET — ô - Q - 3rd FRET 

3rd FINGER 


OPEN 


Buôn? 


1 st FINGER 


CÓ nghĩa là dùng miếng khảy đánh vào dây đàn từ trên 


xuống dưới 


Hold down Ist tinger 


COUNT; 












































Đầu tiên, ta tập các bài tập chậm chậm và kiên trì. Bắt đau đánh theo 
nhịp chậm, rồi dần dan tăng nhịp nhanh lên. 



m On the record you will hear four clicks as an introduction to exercise 8. 



7 























































HỌC ĐÀN RIÊNG DÂY SÔ 2 


B c D 

STRINGS STRINGS Dày đàn STRINGS 



— Đếm 


Bấm dây đàn bằng ngón 1 




8 
















































Ngay từ đâu, thực tập các bài tập chậm chậm, kiên trì. Đập nhịp chậm 
đàn theo, khi đã "nhuần nhuyễn", ta mới tăng nhịp nhanh hơn. Đánh nốt đàn 
nào phải rỏ nốt đó, khi nghe còn rè, câm có nghĩa là bấm không đúng cách. 


I íraV' 


STR1NG: 


KET HỢP ĐAN GIAY 1 VA 2 

Thế là ta đã học đàn đưọc 6 nốt nhạc : 3 nốt ớ dây 2 và 3 nốt ơ dây 1. Giờ 
ta dàn từng dây một và tiếp nối nhau theo các bài tập sau đây. Nhớ đặt vị trí 
mổi ngón tay cho trúng. 























































— Thực tập hàn nhạc sau đây Ư đáy 1 và 2, nhịp độ luôn luôn tử chậm 
cho nhừan nhuyễn rồi mới tang nhanh. Các chữ c. G viết, trên dòng nhạc là 
hợp âm đàn theo. v 

J TW? - *nr; 


ODETO JOY 


Beethoven 


L>a*j 


— Ban nhạc sau dây, vìẽt. theo thê luân xướng khúc. Có thê 4 người 
cùng đàn theo nhau. Ngatời 1 đàn hết. câu 1, đàn tiếp r âu 2, người thứ nhì, đàn 
câu 1... và cứ thê tiếp nối nhau. 


ROƯND 









































































HỌC RIÊNG DÂY số 3 


STRINGS 

6 5 4 3 2 1 


UJ 

cr 


STRINGS 



ư> 

K 

LLl 

a 


OPEN 


- OPEN 

Dây buông G (SQL) 



2nd FRET 
2nd PINGER 



Luỏn giử các ngón tay trái ơ vị thế cong cong trên các dày đàn trong tư 
thế chuẩn bị bấm các nốt tiếp theo cho chính xác. 



ROCK TRAX - 1 m 

The book/cassette v pak that teaches you: 

• Rhythm guitar • Lead guitar • Solo licks 

• Cassette teatures complete rhythm section 

— How to Improvise Rock for Beginners — 00699.65 


11 




Các bài tập sau đây sử dụng các nốt ở dây 1, 2, 3 

The following exercises and pieces use notes on strings 1, 2 and 3. 


T«. 


STRING: 


wA 




Kf>J 


ír<j 




(3)- (2)-QD-- <D- 

Play for accuracy; then gradualìy speed up. Use as a fingei( vvarm-upN 


Uy 


YANKEE DOODLE /* 


u. 


UC\ 


Ban nhạc sau đáy đàn cho hai "bè" gọi ỉà duet. 
tfai người đàn, 1 người bè trên, một người bè dưới. 


ĨU 


Ị Uy 


THE BELLS 


Iir ai 


Repeat and Fade 


Optonal Soto 


Iir 


Iir 











































































EASY POP MELODIES _ _ _ 

BOOK/CASSETTE 

tfi' s _ You won’t believe your earsl 

LJ The cassette sounds ỉike the record. 

The Easy Pop Melodies stereo cassette puts you in the ban d wlth guitar, drums, bass and 
Keyboards/synthesizer back-up on one channel and the guỉv v ar melody on the other. 

Songs in Easy Pop Melodies are cross-reterenced at the bottvom of pages in this book. 









































































AURA LEE 


c D7 G7 c 


D7 

G7 • 

\—fi 1 » - 1 - 

c 

i3 

=^3 

m 

E / 

— ■ 

p F -\ 

3, • 1 M r=^ 

Am E c 

4*, r r r r —-— I.r r 


ĩ—ị—: 

G7 


c 

m- o..] 


1..U r J 

-4—L|_' " 



Có một số bản nhạc viết theo nhịp 3/4, nghĩa là ớ 

mỗi vạch nhịp chỉ có 3 nhịp, mỗi nhịp tương đương 
1 nốt đen. 

Nôt trắng có chấm, chấm đó tương đương 1 nốt đen. 



2 beats 1 beat 


THREE BEATS PER 
MEASURE 

QUARTER NOTE (J) 
GETS ONE BEAT 

. 1 
3 beats 



29 


HE'S A JOLLY GOOD FELLOW 


Englanđ 


G c G D7 


0 g 


-1- 

-1—:-1—1-ỉ— 



=f- r 

1* 

Ẽ 

. 

—Ị9-*— 

Tủ- . ể- = 

* 4 J 




Novv play Mull of Kintyre, page 2, from EASY POP MELODIES 


14 




3 DAY ĐAN, ĐÀN CÙNG LỨC 


Ta sẽ nghe 1 hợp ám khi ta tấu từ hai nốt nhạc trơ lên - hoặc hai giầy, đàn - cùng 
một lức. Đê bắt đàu. hạn đánh 3 giày đàn 1 lúc và chi bấm có một ngón tay. Ba dây phát ra 
3 nốt nhạc khác nhau, đàn cùng 1 lúc sẽ tạo thành 1 hòa âm. 


G7 Chord 


G Chord 


c Chord 


STRINGS 


STRINGS 


STRINGS 


Chử (O) viết ơ dưới dây nào thi có nghĩa đó là dây buông. (Không ấn ngón tay trên 


Chứ <x> viết dưới dây đàn nào, thì có nghĩa là dày đó không được khay lên 


Giữ nhịp thật vững và thay đòi hợp âm thật nhanh 


Các hợp âm trên đây chi mới là 1 phần, muốn đáy đủ, bạn dớ trang 47 xem biếu đô 
các hợp âm. 




? ị . V ' 

> • Bi- 9 



ani 

Ị ■MOTMpp: 

: ĩ' *■ 

JSẸwỉSm\ 

II 

—. jfmế\ 

! - &mđỊMỊ 

___ w 

Ị MMK#?' 

1 Ị ! 


MW 


» n—m 1 

1 MMiM 

ĩĩ % 

i ì 4 

SgHBỊỊ 


■IIE3 

1 

sim 

2 

iiiil 

3 


PRETS 



































ĐỘC TÁu GUITAR 

Nếu bạn đã "đàn" các giai điệu và hợp âm ớ các bài tập trên đây nhuyễn ròi, giờ đây 
ta có thể phối hợp vừa "chơi” giai điệu vừa "chơi" hợp âm tiếp nối nhau. Tập ờ tốc độ chậm 
đá, rồi mới cfân dân tăng nhanh thì kết qua mới chắc chắn. 


c 




G7 

-to- 




G 

3 0 


32 


Ệ1 






MARIANNE 

G7 

T 






Ai! 


day, 


al! 


night 


Mar - ĩ - anne, 






c 


H 


srtt - in' sand. 


IgM HẠt LfONARO RJBt6HỊNC COSPORAtlON 
IntcnuteKul CopynRH s«u««i All R*hO Rnervcd 


DOWN IN THE VALLEY 

_ G7 

P r r ỉ r 


Caribbean 


Hang your head o ver, Hear the wind btow. 

!■•«—] Now play When I Need You, page 3 , from EASY POP MELODIES. 




16 




0 

HỌC RIÊNG DÂY ĐÀN số 4 



Novv play Try To Remember, page 4, from EASV POP MELODIES. 


17 








































* 




s 

A 


o 


CAC NOT NHẠC BỊ BO QUA 


Bản nhạc không phải lưòn luôn là bắt đàu ở nhịp 1. Dòng nhạc đàu tiên :V:m đáy nhịp 
4/4 bị bỏ qua 3 nhịp : 1, 2, 3 và 4 mới bắt đau. Khi đàn ta phải nhịp đu các nốt đã bị bo 
qua rồi mới bắt đầu, đàn bản nhạc. 



(1 2 3) 4 1 - 2 3 4 



2) 3 4 1 - 2 3-4 



THE RIDDLE SONG 





Khi bản nhạc bắt cfâu bằng các. nốt bị bo qua, thì sẻ được, bù lại ử nhịp cuối cùng của 
bán nhạc cho đủ số phách, cho cả bản nhạc. 

Khi đàn, cần nhất đúng nhịp mới thành ra giai điệu được. 


38 


—' 


— 





rn 









— 

AH) ầ 0 « 

31 

— 


i 

—J 

.—J 



- 4 



•— m 


td 

^ — 


COUNT: 3 4 1 



t 



Novv play Let ỉt Be, page 5, from EASY POP MELODIES. 


18 










HỢP âm D7 (RÊ 7) 


Muốn có hợp âm D 7, ta xử dụng 3 ngón tay 1, 2, 3, bấm trên dây đàn 1, 2, 3, như 
hình 1 tam giác. Nhớ cong các ngón lên để tiếng đàn khỏi bị câm, rè. Đánh 4 giây : 4 
(buông), 3, 2, 1 ta có hợp âm D7. 




Ôn lại hợp âm c và D7 và G. Tập bài sau đây cho thật thùàn thục cách chơi liên tiếp 
các hợp âm. Vừa chơi giai điệu, vừa đàn hợp âm ghi ở bản nhạc. 












































WORRIED MAN BLUES 


42 



Ui 


-Ị- 



J == 


—- 

-1-1- 

-1-: 

—(S^- 

rzz r r .- 

íd 

—-• 


» *-»-« 

1 takes a WI 

-tì-4-----t 

t - w 

or - ried man 

—Ị —t-: : 

to 

1 

sing 

I 1 

a vvor • rie 

1 —r 

d song. It 

G 

1 . . ì 



- m- 

—\—ổ 

1-—— 

— 


- -g 

=i=ầ= 

=3 


^Sr-* — 4 

takes ỉ 

A 

^- é -— 

J wor - ried 

—J— - 0 

1 man tc 

, 1 

1 

sing a wor - ried 

_i_L 

*-&-• - w 

song, lt 

.. 

7F= 

Ị 

: =f 


z- 

9 - 


m “I - ị 

— Ằ — 4 —. 


takc 

— * —*—4" 

5S a vvor - ried 

man 

to 

si 

ng 

a 

-ị - - -1 - w - w - w~ - 

wor - ried song, l*m wor - ried 



ĩ 




r - 



-- 

— 

ta 


1 

jLk — 'A 

__d 


=3 

m 

■ 


—■ 

• - 

- 0 -- 

— 

; 

-Ỡ 

» 

9 

*fr-— 

1 -—— 1 


-— -w 



now, yes now, but I won't be wor - ried long. 


(opyrighc 6 1966 HAL LEONARI) PUBLISHINC COKIOKATION 

lme<»w«ion*l Copv*i|ft* s«utnl MI Kishis kevervol _ 

Ties 

DẤU Nối - Một đường cong nói bai nốt. với nhau, ró nghĩa ià khi táu nhạt' lèn trường 
dộ phai kéo dài cho đủ rát: phách mà nốt nhạc tượng trưng. Chi can dàn nối đâu, nốt tiêp 
không cân dàn. Bạn hãy nhìn các dấu nối iỉ dòng nhạc sau. 




now am tound; Wa$ blind, but fiow I see. 

e 19*6 HẠI IFONAi«ụ*ỊJ8lỊSHỊNC;C(MKWATION 20 

Inántâiinnil CupyrinM s«cu»*<l All kw*v«il - 



THIS LAND IS YOUR LAND Words and Music by 

r r Woody Guthric 


-ô —~ĩị -——+——. ... _ 

-1——-^ — 1- 

^ ' ■ 

-Ị—- _ 1 



3 I 

u "m 


trs. L w m r 1 i 1 II : ^ 9 I ỉ' K ì 

2 êF=== 

1 ..Ị ~ 

I 

H- í -—- 

JZZ J 


COUNT: (1) 2 3 4 1 - 2 3-4-1 2 3 4 1-2 3 - 4 - 


This land is , your land,_ This land is my land. 


-fì-— 1 


1 ■' 

ĩ 




1- H - 


G 

^ Ị 

Wn 




td 



-- 


ỉ__- 


_^___Á_] 


1 - 0 

1 =^ 

3 


— _2 


— *. 

— * 

■- é -* 

— 




\—" ~é 





• 

, i 


4 I 1 

12 3 4 


From Cal - i • for - nia_ to New York Is - lands; 


c 

ề,T J J r I r 


From Red - wood for 


ests 


to Gulf 


G 



3 - 4 - 

Stream wa • ter; __—_ 



Thjs íand was made tor you and me. 


1KO « { 41'vmht l y Sn |ffn**wfd !*JK4) hSít Jíí(| l$?n l.iadi»w Musu. Im , Nrw Yoík 

lptitiuMon.ll <. Wniml Matlt* in L' ^ A 

All Kíghu N»*M*rvv*1 Irvliulmg Pithln l>Ntirniji>i I' h»f Proi*! 

Lktl hv PermisiHlo 


Remember that the chord letters shown in grey are to be played by your teacher. 
You should play the melody only on this piece. 

THE GYPSY GUITAR 





Now plav Heartbreak Hotel, page 7, from EASY POP MELODIES. 


21 



















HỌC RIENG ĐAY so 5 : A LA 


A 

B 

c 

ổVrings 

STRINGS 

STRINGS 

5 4 3 2 1 

6 5 4 3 2 1 

6 5 4 3 2 1 


um 

1 

sim 

2 

iiiii 

3 


OPEN Dây 5 buông ^ phím 2 bằng ngón 2 B 

ỷ- 2nd FHET 

fo~ ^ #- - =,Z1 


Q * L«d®*r lines _ 

•Mi ' v m±: 


& Mị- , 


mu 

1 

iiiii 

2 

iiiii 

3 


Bấm phím 3 bằng ngón 3 c 



3rd FRET 
3rd PINGER 


tề 


Lị. 


(Hold 2nd tinger down-- 

BLUES BASS 










Now play Nine Pound Hammer, page 8, from EASY POP MELODIES. 


FRETS 































































Thực hành giai điệu sau đày tứi khi bạn đàn thấy thật dễ dàng, thoải mái. Tập nhìn 
vào bản nhạc đế đàn. 


Am 


THE VOLGA BOATMAN 

Dm Am Om 


Am 


Russia 


49 










Lìm Arri 


Dm 


Am 


Dm 


Am 


3 


J J J ^ 


GREENSLEEVES 


ỆỄỊ 

A 


Dm 






I 


England 


50 




las, 


my love. 




Dm 




you do me V 

Afĩ , 


5 


me wrong — 

Om 


-- r- . - 

ĩ i ^ 


cast 


me otf 


dis - court eous - ly, When I 


Ioved 


you 


$0 long. 


de - light 


to 


have 


A i 1 , ' . ' — 

y - \—\ 



— 




— 


r 


— 

— 

-V- 

0 - m — 

—r 


— 

! -1 








pq 



APơ- - 

F - — 



___ 












e^H) 

1- 

i 



# 





- 


ing in your 



Green 


sleeves was my de - light 


Green 


sleeves was my 



LopYHghl © 1906 HAL LKXARD PUeiỊSHỊNC CORPORATION 
Intémaiianal CopyrigM Seoutetl All Ri*h« Rei«™xl 


ỈỊ&ấ Now play All My Loving, page 9, írom EASV POP MELODIES. 


23 
















HỌC RIENG DẢY SỔ 6 : E MÌ 


STRINGS 


ĨRINGS 


STRINGS 


Dây 6 buông Phím đàn 1 dùng ngón 1 dế bấm dây : F (Fa) 


OPEN 


Isl FINGER 


3rd FINGER 


Phím 3 dùng ngón tíìv 3 đê bấm dây 6 : G (Sol) 


í lí ỉ 



Ỵ ‘ 

ị ịj 









Ỉ7‘ ^Ệkì 


FRETS 
















































































































D íffHf íWfr 


Khoảng cách giữa hai dọng cua hai nốt nhạc 
được đo bằng 1/2 cung và 1 cung chẵn. Trên cây 
đàn Guitar của bạn, mỗi phím đàn cách nhau nửa 
cưng. Khoảng cách giửa hai phím đàn, dù tính lân 
hay tính xuống cũng cách nhau 1/2 cung. 


Cáo dậy dàn 


6 5 4 3 2 1 



Ha!f 

Step 

Nứa cun 


<? 

n 


/ 

NÔT F- THĂNG 

F-Sharp (FÍ) 

Khi dấu thãng (#) đặt trước, nót nào thì nốt 
nhạc đó táng lên 1/2 cung. Trên cần đàn, bấm nốt 
F, muốn thăng thì bấm thêm lèn 1 bậc nửa. Dày số 
1, phím số 2 dây 4 phím sô' 4 Dây 6 phím số 2 

Tập bấm các nốt thăng nhiều lân cho 
quen tay. 


-1/ 

r .1 



1— 

. 


- 

taq 

u— 



2 #e- 

Ist string 4th string 6th string 

2nd fret 4th fret 2nd fret 


3 F#S 


STRINGS 

6 5 4 3 2 5 


■ 

1 


1 

■ 

1 




1 




■ 


1 






Practice each of these íinger exercises many times. 


~ọ — 7. — p— £ 

atso 

Sharp 

f f 

-- 



also 

Sharp 

T-1— 

56Ạ \ r 



" A 

—i 

- Ir -J- a 

— 


-1 


vv 4_1_:__I 

n m 

4 





. ì ■ - 


u m w - 


ĩ 5 

- 


LONDONDERRY AIR 



Now play You Needed Me, page 10, from EASY POP MELODIES. 


26 
















•> 

HOA BIEU Key Signatures 


FỊt. Hóa Diêu là các dấu thăng, giáng, dấu hoàn đặt ở đâu bài nhạc, hoặc ớ đảư những 
đoạn nhạc. Dấu thăng đặt ở đâu bản SHENENDOAH có nghĩa là tất cả các nốt F trong 
ban nhạc đêu thăng 1/2 cung. Bản nhạc này viết thành 2 phần để 2 cây Guitar cùng đàn 
một lúc. Phần I có nhiều dấu nối, bạn cần đếm nhịp đây đủ. 


Part 1 

58 

Part 2 


Part 1 


Part 2 


Key Sịgnature SHENENDOAH Sea Shanty 


1 

íi 

iil 

iii 

111 

11 



m 

- ■ ■■■■ 'Hi H 


■Mn 

MT JB wmr~ 


ị 





1 





sj 

1 


IỊDBBỊ 


■■am 

■ 

1 

Hi 




■ m 

IMM 

s 


Part 1 


Part 2 



Now play I Walk the Line, page 12, írom EASY POP MELODIES. 





27 



































































DAU LẠNG Rests 

l)ãu lạng chi thị kin gặp các dấu nàv. tiêng nhạc sé ngưng. Tuy nhiên tay hoặc chân 
vần phai gõ nhịp đêu đêu, liên tục theo nhịp độ dang tiếp diễn. Sau dày là 1 số 'ác dâu lặng 


YVhole 

Half 

1 

Quarter 

1 

o = -w 





2 beats 

NỐT TRẮNG 2 nhịp 


4 beats 

NỖT TRÒN \ nhjp 


Khi gay đàn Guitar thấy có dấu lặng, ta lấy cạnh 
bàn tay chặn dày dàn lại như hình bên. Như vậy, ta gọi 
là kỹ thuật bịt tiêng dàn. Thực tập các bài sau đây, khi 
thấy dấu lặng, ta bịt tiếng lại. Ta đếm 1, 2, 3 lạng, 1 
lặng, 3 lặng... 




28 































































































CÁC HỢP âm c, G, G7 

Khi bấm hợp àm c và G7, bạn chỉ cần bấm 3 dày như hình vẽ, nhưng khi gảy đàn 
hợp âm G7 bạn kháy ca 6 dây 1 lúc. Hợp âm G, khảy 5 dây. 

Bấm các hợp âm c và G7 như hình dưới đây. Các ngón tay đặt đúng vị thế và "đánh" 
mỗi hợp âm nhiêu Tân cho quen tay. 


c CHORD G7CHORD 

STR1NGS STRINGS 

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 » 


55 


— 

1 

r 



— 

- 

p 


. 





• 

FRETS 

__ 





0 

) 1 




ĩ) 



2 


D 




2 

V) 

►— 

iu 

a 

u. 

(í 





3 

ĩ\ 




— 




_____ 






__ 

3 



x ° o 0 0 0 



A double bar vvith two dots :|| is a repeat sign, and it tells you to play the music 
a second time. 

Đây là dấu quay lại , nghĩa là phải tấu nhạc thêm 1 lần nưa. 



30 



Sau đày ta học đàn HỢP AM G, khảy ca 6 dáy đàn. Bạn nghiên cứu kỹ hình vẽ sau 
đây đế đặt các ngón tay cho trúng. Việc xử dụng 3 ngón tay 2, 3, 4 lúc đâu thấy hơi 
ngượng, nhưng quen đi ta sẽ dễ chuyên từ hợp âm c sang hợp âm G7. Nếu tay bạn nhỏ 
quá thì xử dụng các ngón tay 1, 2, 3 đê đàn Hựp ảm G, sẽ thích hợp hơn. 


GCHORD 


GCHORD 


STRINGS 


STRINGS 




YVhen you can play exercises 67 and 68 clearly and evenly, replace the rests vvith 
another strummed chord. 






















Practice tradtng off on melody and chords in these pict.es. 
ThiiY- lập ra giai diêu và hòa âm. 

WILL THE CIRCLE BE UNBROKEN 


Countrv gospel 


(«ầl 


There's 


iS»'J 


Ldpytrshi «) l<MN> MAL I KJNAR[ > HUHI ISHlNr; CORPOKATION 
ImiTnaiKirul CupvtiRhi ỈVTUKI! MI Kiptx. ki-svrviM 


CORINNA 


where you w been 




where you 


Ị«yỊ 

kjsy 


Ain t nao no lov 


stnce you been gone 


Novv plav Nowhere Man, page 13, from EASY POP MELOD1ES. 





























































IRISH TUNE 


'Uy 




'U\ 


MỌT NOT TRAM - HOA AM 

Khi đàn 1 hợp âm nào dó, ta có thế dàn nốt nhạc trâm nhất của hòa âm. và tiếp 
theo là trọn hòa âm. Bạn hãy thực tập các bài saư đây với hợp âm G và c. G7 và D7. 


'ũ. 


Bas* Strưm Bass Strum 


Bass Struin Bass strum 


Bass Strum Strum 


previous 

measure 




VVhen you can play the bass-strum patterns with a steady rhythm, use them to accompany 
the previous songs or other songs you already knovv. 


Now play Norwegian Wood, page 14, from EASY POP MELODIES. 













































Nốt ĩ nọt móc bằng 1/8 trường độ nốt tròn. 

Nốt đen : hai nốt một móc. Các nốt mộfc móc tiếp nối nhau có thế viết nhiêu lối khác nhau. 


i 'i . n 

1 Ọuarter = 2 Eighth 
Nữte Notes 


Eighth notes 
can be written 
in several 
diíterent ways 


nj~j 



Count 

aỉoud: 

Đếm lớn tiếng : 


Tap your 
fóot on 
the beat. 

đập nhịp chân. 


í J J J J 


12 3 4 


vxstm 



1 & 2 & 3 & 4 & 
(and) 


Nôt một móc có dá’u( n) này ờ trên, dùng miếng khay đánh xuống dây, còn dấu (V) 
dũng miếng khảy đánh móc lên. 



Thực tập các bài sau đáy bằng miếng khay, đập chân cho đúng nhịp và lối đánh 
xuống, moc lẽn, tiếng đàn thật tách bạch. 


n V n V n 


76 


A nvnvn n n V n 

fi-.rrrrr r \ m 

1 & 2 & 3 4 1 & 2 


0—a 


n V n n V n 

ừr cir 


& 2 & 3 - 4 


1 & 2 


3 & 4 


A 1!_ V H 

V 1 

n 

V 1 

1 

n 1 

1 

V 1 

"1 1 

1 

V 

mrm 

MÊÊtlÊM MÊÊtm?! 



m 

m 

» 

m 

m 

m 

w 

w 





T 






r 












— 


1 & 2 

& 

3 

& 

4 

1 

2 

& 

3 

4 

1 . ,. 

& 


-ù 1 ĩ n V n V 

n V n V 1 

,■0000, 

1 

0 — 

VI 

n V 

n 

— 

n V n 

- ntí - ~MÊ -y*i~'—“- 

<*> Ễ * —r ĩ- ■ 

7 '■ ^ 

ẸE 

mmm 

■—1-~ 

m , 

[r r - - 


1 2 3 & 4 Ã 1&2&3&4 & 1 2 & 3 - 4 


Alvvavs practice siovvly and steadily at íirst; then graduaily increase the speed. 


34 



























DRUNKEN SAILOR 


Sen Shantv 


Om 



What wiltyou do wìth a drunk - en saihor? What will you do with a drunk - en sai) ■ or? 



What wỉll you do with a drunk - en sail - or, ear - \y in the morn • ing? 


* 


FRERE ĨACQUES 



Frể - re Jac - ques, frè - re Jac • ques, Dor - mez vous? òor - mez vous? 

Are you sieep - ing? Are you sleep • ing? Broth - er John, Broth - er John, 



Son - nez les ma - tin * es, son • nez les ma-tin - es, Din. din, don; din r din, don. 

Mom - ing bells are ring- ing, Mom - ing bells are ring- ing, ding, dong, ding; ding.dong,ding. 


* Frere Jacques can be played as a round. Enter when lst player reaches the asterisk (*) 
Kookaburra can alsó bế played as a 4-part round. 


KOOKABURRA 




35 


Alvvays check the key signature beíore you begin. All F's should be played in 
BOOGIE BASS. 

BOOGIE BASS 






3-PART ROUND 



36 
















































HỢp âm e minor 



Bấm hợp âm E thứ theo hình vẽ. Dùng ngón tay 2, 3 bấm ở bậc 2 các dây đàn số 5. 
4 còn các dày 6, 3, 2, 1 thì buông. 

Khi đệm Hòa âm Em, bạn xử dụng dây đàn thứ 6 làm nốt trầm. 



n r 

“1 n 

p— — 

n n 

"I n 

■ - 

1 

■-ra 

3=1 


t \ 



t — 

í= 


-- r 1 r 1 1 w -1 — w -ra 

í 

h 

; ỉ 

Ti 

: 



9 

n 



(6th string) 






Now play Feelings, page 18, from EASY POP MELODIES. 


37 




















Các hựp âm sau đây : Ci, Em, c, D7 cách bấm dây có khi cũng xử dụng một ngón tay 
như nhau. Bạn tạp chuyển từ hợp âm này sang hợp âm kia sao cho thật dê dàng và chính 
xác. 


84 



Practice trading off on the melody and chords on Moỉỉy Moỉone. VVhen you can play the chords easi- 
ly, try a bass note vvith two aíter-strums that you leamed in exercise number 74. 



MOLLY MALONE 


Ireland 


85 


-Ô-H——[—1—t—r-r 

ĩm 

c 

Trĩ-H-—r 

D7 

-t-1~ 



1 1 


/ị M ^ M 


J . M _ 9 _ m 

1 ~ 

_4_ 1 - 0 0 0 

w ị 9-9 

1. . 1 --1 


G Em c D7 


ptt = ■■■] 

■- 



l=q 

" ■■ r— 


- J - 

j r r r 1 

p-ar- 9 — 





mÉh Now píay Shadows in the Moonỉỉght, page 19, from EASY POP MELODIES. 


38 



THỰC TẬP CÁCH ĐÁNH ĐÀN BANG MIÊNG khảy 

Những bài tập sau đây cần chú trọng sao cho đúng nhịp. Tốc độ tăng nhanh dần. cổ 
tay chuyển động như khi ta vẩy nước khỏi tay. 


BASIC DOVVN-ƯP STRUM 




STRUM VARIATION 


A variatioĩì of the basic down-up strum misses the upstroke or "and" of the íirst beat. Rememiu r to 
keep the down-up motion going and miss the strings on the "and" of beat one. 



1 {&) 2 ổt 3 & 4 & 



CÁC NốT NHẠC MỚI: A và c # 

STRINGS STRIMGS 



39 







10 


Waits at the win - dow, wear * ing the face that she 


c Em 



15 


All the lone - ly peo - ple, where do they all come trom? 



19 


All the lone - ty peo - ple, vvhere do they all be • long? 


• c»|>vn«hi !'•«' NOHTHI.BN \ IU 

Alt tiichl» ||I| Ihr IM * I_.in.ijj titniMllni i>v MAt l.EN MUSIC. INC 
,MV MUSK < .KUOP imM m.u. 1.1» An*Hr*. l.tlil 
l «rt l'v HAI l.tONARU 1*1 'HI (.UKIVKAI lON hv iVrm.vu.m 

IX L s A lni>rri4lHXUl l, l|{hl "x-vun-it All Xighit h»**rv»<J 


*p.c. al Fine: When ỵou see this phrasí 
go back to the beginning (Da Capo) and pla 
to "Fine" which means "the ena." 


40 












































Another strum Variation 

This variation misses two up strokes. Continue to strum but miss the strings on the "and" of beats one 
and three. 

G Em 

H Mìss n V n Miss n V 


19 ^ 


g- 




** - V* 


ĩ 




ịầí 


1 (&) 2 & 3 (&) 4 & 

G Em G 

H n V n V n V 


>0 


r ~r r r-T TT ^ m 

1 2 & 3 & 4 & 


r — r — r — r — 


As you develop your skills,,you should vary your strumming to fit a song. For example in measures 
7 and 8 and 15 and 16 you play the strumming pattern shovvn so the section wi)l sound more 
complete. 

C(Am)* D7 c G 

n nvn n V n n n 


91 ^ 


H 


^^ 


^^ 


í í f 

12 3 


2 & 


Em 


SIMPLE GIFTS 

G C(Am)* 


D7 


Shaker song 



ỳt c . J1l 

1 ==.ị-gụ. 

- m -1 

rfT 



T J1 

, 



m 




1 

-J— 


G Em G C(Am) D7 c G 



Now play "Theme" írom Masterpiece Theatre, page 20, from EASV POP MELOD1ES. 



41 



ĐỘC TÂU GUITAR BĂNG NÔT TRÂM 

VÀ HÒA ÂM 

Kiêu độc tâu hòa ảm : một nốt trầm chu âm (TD : Gam Sol hòa ảm gồm 3 nốt : Sol là 
chủ âm ) của Hòa âm Sol Si Ré, tiếp đen Hòa âm giai điộu, và tiếp diễn như vậy... Trong 
CÁC. bài tập sau đây giúp bạn tìm hieư r ách đệm một giai điệu theo lối nhạc trẻ hiện hành- 


ROW, ROW, ROW YOUR BOAT 



*You can hold your lst íinger dovvn throughout the entire solo if you wish. 


VVORRIED MAN BLUES 



Takes a wor • ried man- to sing a wor - ried song, 



Takes a wor - ried man__ to sing a wor ' ried song, l'm wor - ried 



Copynghl HẠL LEONARI) PUBLỊSH1NC COBKXÌAIION 

InlCMAtiorul <_opyr«bt i«u«j All RiRhís k«erv.V 



Now play Let 'Em ln, page 21, from EASY POP MELODIES. 


42 









THIS LAND IS YOUR LAND 


VVords and Musíc 
by Woody Guthrie 





















































MINUET IN G ,s. BACH 

(Guitar 2 arr. 
by w. Schmid) 


2 tò 3 Ị»— 


c 

H-P p 

p F f 

G 

Ầ Ị ể * ■ 

ũ »a 

- # —#— 

= -Ị 1 

1 . 

: =1- 

— 1 -#—-#l ■ -■ 



—— ■-- -- 


—r-J- ~m — 



CọpvnKhlC (986 HAI ưONAKD PUBLỊSHINC a*PORAT»Oj 
tntemalioml ( opyrtRhl Seru>»*l All R((thn knetveri 


44 
























































































































NÔT MỚI — Dtt 


STRINGS 

6 5 4 3 2 1 



2 s 



4 * 


2nd STRINQ 
4th FR£T 
4th FINGER 


Dây số 2 - Bậc đàn số 4 - ngổn tay số 4 

Trong một số bài nhạc, trong một vài nhịp có nốt tháng hoặc giáng như ở bài 
Yesterday sau đây, ở trường canh số 2 có nốt c thăng và D thăng. Nhưng đó chỉ là thăng 
tạm thời ơ trường canh đó thôi. c(t and DO 


YESTERD A Y 


VVords and Music 
John Lennon and Paul McCartn 









































47 







































PHƯƠNG PHÁP Tự HỌC ĐÀN GƯITAR 

của WÍLL SCHMID — HOÀNG PHÚC dịch 

NHÀ XUẤT BẢN VẦN NGHỆ TP. Hồ CHÍ MINH 1993 


• Chịu trách nhiệm, xuất bàn : 

NGUYỄN QUỐC THỦ 


• Chịu trách nhiệm bản thảo : 

HỒNG DUỆ 

• Biên tập Lè DUYÊN 

• Sửa bản ỉn : LỀ DUY 

• Trình bày : HOÀNG PHÚC 


In 1000 cuốn khổ 21x30 cm tại Xí nghiệp in số 9. Số đăng ký đề tài 
Giấy phép số 1-68B/VN93. In xong và nộp lưu chiểu tháng 08/1993 


í 102/CXB. 




